Làm dâu 2 


Huyền Băng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Làm dâu 2 





Huyền Băng 
Làm dâu 2 


Còn đường hẻm nhỏ vừa đủ một chiếc xe ba gác chạy vào, 
con đường tương đối cũng mát mẻ, nó ngoằn ngoèo nhưng 
không xa, đi bộ khỏang 300m đến cuối đường là nhà của Dì 
Ba. Một căn nhà nền xi măng vách ván nhưng trông vẫn 
được không đến nỗi tệ. Nhà có một mẹ và ba con. Trung con 
lớn của Dì Ba, 17 tuổi đã đi làm công nhân cho một hảng 
đóng tàu, lương không bao nhiêu nhưng cũng đắp đổi cho 
gia đình qua ngày qua tháng. Dì Ba là một người đàn bà 
không được đảm đang lắm chỉ biết kim chỉ thêu thùa, nên 
ngòai việc lãnh thêu gia công những chiếc khăn tay, những 
cái drap giường với giá rẻ mạt, hoặc đan cho ai một cái áo 
ấm, bà không biết làm gì khác để tăng thu nhập gia đình. 
Cuộc sống gia đình rất đạm bạc nhưng cũng xong không 
đến nỗi đói khát. Dì mong hai đứa con gái lớn rồi đi làm thì 
thằng anh nhẹ gánh... 

Sau ngày giải phóng, hảng Trung làm đóng cửa, lúc đó Trung 
tròn 20, Trung chạy ngược xuôi kiếm sống nhưng thật là 
không dễ, vốn liếng không có, buôn bán làm ăn tất cả đều 
bế tắt. Con đường duy nhất của Trung là vào Thanh niên 
xung phong để kiếm bát cơm cho mình trước và tính tới bát 
cơm gia đình sau. Thế là Trung đăng ký vào Thanh niên xung 
phong và lên rừng theo những tóan phá rừng làm rẩy. Trung 
trình bày hòan cảnh gia đình của mình với đội trưởng, nên 
sau giờ nghỉ của tập thể Trung được du di ra ngòai cố gắng 
tranh thủ gom góp từng bó củi để bán lấy tiền gởi về cho 


mẹ nuôi em. Hai em của Trung, Minh Hiếu thì 17, còn Minh 
Hương thì mới 14 thôi. Số tiền Trung gởi về đương nhiên là 
không đủ chi dùng Dì Ba và Minh Hiếu phải thêu may, làm 
thêm những việc lặt vặt thì mới có đủ tiền mua gạo. Gạo lúc 
đó bán theo tiêu chuẩn đầu người, tuy đủ ăn nhưng muốn có 
thêm tí tiền để mua đường, mở, chất đốt thì phải bán bớt 
một ít gạo đi để lấy chút tiền vôi ra đấp vào ngân quỉ bé nhỏ 
của gia đình. Cuộc sống sao mà cơ cực quá! Bán gạo thì gạo 
không còn đủ để ăn, thế là phải mua khoai mì ăn độn. Dì Ba 
không dám bỏ vỏ lụa khoai, chỉ bỏ lớp vỏ mỏng bên ngòai 
rửa sạch đất rồi nấu lên ăn độn với cơm. Để đủ lương thực, 
vì nhịn khoai cho hai đứa con gái ăn, dì chỉ ăn vỏ lụa... 

Dì Ba ngả bệnh, khi đưa vào cấp cứu mới biết dì bị nhiểm 
độc vỏ khoai mì và tình trạng hết phương cứu chữa. Thế là 
dì qua đời để lại hai đứa con gái nhỏ. Nghe tin mẹ chết, 
Trung xin phép về an táng mẹ. Đám tang thật buồn vì đâu 
có ai thân thích đâu, mỗi người một nơi, một cảnh hết... Gia 
đình Trung là gia đình Công giáo và sống trong xóm đạo, 
nên đám tang được cha sở của vùng đứng ra lo lắng. Nghèo 
giàu gì rồi cũng là một cái hủ thôi, dì Ba mẹ Trung được đưa 
vào trong khu nhà cốt họ đạo. 

Trung phải xin rã ngủ Thanh Niên Xung Phong về thôi, vì hai 
đứa em nhỏ không người trông nom. Bây giờ Trung vừa là 
một người anh vừa là một người mẹ. Minh Hiếu thì đã nghĩ 
học được một năm khi mới vừa học hết lớp 9, Trung phải cố 
gắng lo cho đứa em út học cho hết cấp. Thật là khó khăn, 
thật là vất vả... Minh Hiếu đã 18 tuổi, theo lời kêu gọi của 
UBND Phường, Minh Hiếu đăng ký gia nhập bộ đội, và trở 


thành một nữ bộ đội với chuyên ngành y tá. Như vậy là cũng 
tốt rồi, Minh Hiếu có thể tự lo cái ăn cho mình Trung chỉ còn 
lo cho Minh Hương thôi. Gánh nặng trên vai Trung trút bớt 
được hai năm, mãn thời gian nghĩa vụ quân sự, Minh Hiếu 
xuất ngũ và về lại gia đình. Tuy tuổi 20, và với hai năm dài 
sống trong quân ngũ, nhưng Minh Hiếu vẫn là một cô gái 
khờ khạo ngu ngơ. Minh Hiếu không thuộc lọai xấu xí hay 
phải nói là trên trung bình một chút, nhưng lại hịch hạc 
giống như những cô gái quê mặc dù lớn lên ở thành phố từ 
lúc cha sanh mẹ đẻ. Và cái khổ bắt đầu từ ở chỗ đó! 

Sau khi xuất ngũ về được giới thiệu vào làm một chân công 
tác phong trào ở chính quyền địa phương Minh Hiếu quen 
với chị Năm Nhiều. Chị Nhiều thường lôi kéo rủ rê Minh Hiếu 
đến nhà người bà con của mình chơi. Đó là gia đình bà ba 
Lợi. Gia đình này chuẩn bị hồi hương và muốn cưới vợ cho 
con để cho đâu vào đó rồi dọn cả về quê. Chị năm Nhiều là 
người được nhờ cậy mai mối và Minh Hiếu là người họ nhắm 
vào. Khanh con bà Lợi, một thanh niên ở tuổi 21, chỉ là 
quanh quẩn phụ giúp gia đình buôn bán sống qua ngày chớ 
chưa có công việc ổn định. Thấy Minh Hiêu coi cũng được 
thế là nghe lời mẹ dụ dỗ đứa con gái mới lớn lại ngờ nghệch 
ấy. Sau một bữa giổ trong gia đình, họ ép Minh Hiếu uống 
chút rượu ngọt, rồi giao cho Khanh, Minh Hiếu đã vào tròng 
của họ. Cưới một cô gái mẹ cha đầy đủ thì phải sính lể, tiền 
nong, còn nếu Minh Hiếu bằng lòng thì họ chẳng phải tốn 
kém gì cả! Thế là họ ngọt dịu bảo Minh Hiếu về xin phép anh 
cho làm đám cưới để rồi theo họ về quê. 

Trung chóang váng trước tin em đòi lấy chồng, một người 


chồng mà gia đình xem không tử tế gì lắm. Trung có ý ngăn 
cản... 

- Anh có cảm giác gia đình đó không đàng hòang, anh nghĩ 
em không nên làm dâu nhà đó! 

Minh Hiếu ngần ngại đáp: 

- Nhưng em đã lở... và họ chịu nhận em làm dâu, tại sao 
anh hai không cho? 

Trung nói: 

- Chuyện lở lầm không có gì đáng nói cả, thậm chí nếu em 
có con với nó anh hai cũng nuôi được, nhưng theo họ, sống 
với họ em có biết em sẽ thế nào không? 

Với tư tưởng khờ khạo, và với tâm tình của một người con 
gái mới lớn và đã có những giây phút chung đụng gần gủi 
xác thịt với Khanh, Minh Hiếu không thể nói không có chút 
gì tình cảm với người con trai ấy. Và Minh Hiếu đã không 
đồng ý kiến với anh. 

Chị Năm Nhiều lại góp ý với Minh Hiếu: 

- Mầy lớn rồi đâu phải nhỏ nhít gì mà phải nghe lời nó! Nếu 
nó không đồng ý thì mầy lên gặp tổ chức nhờ họ can thiệp. 
Thế là Trung được UBND Phường gọi lên góp ý: 

- Em anh đã lớn rồi không còn trong tuổi vị thành niên nữa? 
Nếu cô ấy muốn lập gia đình, tổ chức nghĩ anh không nên 
ngăn cản. Trung nói: 

- Nhưng em tôi rất khờ khạo, tôi nghĩ đây chẳng phải là chỗ 
tốt nó cho trao gởi tấm thân. 

Cán bộ Phường nói: 

- Anh không thể nói như vậy, anh không đứng ra tổ chức thì 
chúng tôi sẽ tổ chức cho cô ấy. 


Thế là Trung làm thỉnh đi về! Làm sao đây? 

Ngày cưới rồi cũng đến. Trung đi mua cho em mấy bộ độ 
mới để có quần áo đẹp về nhà chồng. Trung ráng gom tiền 
mua cho em một chiếc nhẫn vàng nho nhỏ, làm quà nhưng 
cũng là để hộ thân khi cần thiết. Trung giận - Trung không 
đến tham dự tiệc cưới tổ chức tại phường. 

Đám cưới không được mấy ngày thì cả nhà bà Lợi đã khăn 
gói hồi hương. 

Thỉnh thỏang những giây phút rảnh rỗi nghĩ đến đứa em gái 
khờ khạo này, Trung cảm thấy lo lắng không yên! 

Một tối tháng 8 trời vẫn vần vũ và muốn mưa, với điếu thuốc 
lá trong tay, Trung ngồi bên hàng hiên mà nhớ đến em gái 
đã bảy tháng trôi qua, không một lá thơ không một tin tức 
gì. Vài giọt mưa hắt vào hiên. Trung vội đi vào nhà khép cửa 
lại để tránh những giọt mưa tạt vào nhà. Vừa quay lưng vào 
Trung nghe tiếng gỏ cửa, Trung quay ra, trong bóng tối một 
thiếu phụ quần áo xốc xếch đứng bên hiên, Trung không 
nhận ra là ai nữa; mở toang cánh cửa ra, ánh sáng từ nhà 
tỏa lan đến, Trung sửng sờ thì ra Minh Hiếu. Tránh qua một 
bên để em gái đi vào, Trung khép vội cửa bước theo sau. 
Minh Hiếu dáng vóc thật là tiểu tụy với cái bụng lúp lúp 
khỏang 5 - 6 tháng gì đó, tóc tai thì chẳng đâu ra đâu cả! 
Dưới ánh sáng ngọn đèn néon, nước da của Minh Hiếu vừa 
đen vừa tái... 

- Anh Hai! Minh Hiếu nói; Em khổ quá anh Hai. 

Nhìn dáng vóc của Minh Hiếu, Trung cũng đóan được phần 
nào sự việc, nhưng Trung vẫn hỏi: 

- Sao em tiều tụy vậy? Quần áo đâu hết rồi mà ăn mặc thế 


này, nhà mình nghèo nhưng chưa bao giờ em phải mặc như 
thế này cả? Coi kia, cái quần đen thì bạc thếch, cái áo thì 
bẩn thỉu thế kia. Anh Hai nhớ hôm đám cưới anh Hai có mua 
cho mấy bộ quần áo, về thăm nhà thì cũng phải ăn mặc cho 
tươm tất chứ? 

Minh Hiếu nghẹn ngào lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng. 
Trung nhìn em mà không nghĩ được chuyện gì đã xảy ra! Gia 
đình chồng khắc nghiệt khó khăn chăng, hay có chuyện gì 
không hay xảy ra cho họ chăng? Bao nhiều câu hỏi dồn dập 
dậy lên trong suy nghĩ của Trung. Minh Hiếu nói: 

- Em đói lắm! 

Trung đáp: 

- Ừ thì đi tắm đi, Minh Hương nó đi quanh quẩn đâu trong 
xóm rồi không có ở nhà. 

Em xem coi bộ đồ nào của Minh Hương vừa thì lấy thay tạm 
đi rồi ăn cơm. 

Sau buổi cơm tối, Minh Hiếu bình tỉnh kể lại cho anh nghe 
câu chuyện bảy tháng qua... 

- Hôm theo họ về quê, xe đi rất xa và rất sâu vào một nơi 
hẻo lánh mà em cũng không biết là chỗ nào. Chỗ đó rất 
vắng vẻ, trước họ ở đây nhưng đã bỏ lên thành phố khá lâu 
và nay họ trở về dựng một căn nhà trên khu đất hương quả 
chung. Xây dựng trồng trọt chút đỉnh được một tháng thì 
Khanh, chồng em có người gọi đi làm, lái xe máy cày phụ với 
người ta ở những thôn quanh đó, một tuần mới về một lần. 
Vậy là em ở nhà một mình với bà mẹ chồng và cô em gái. 
Họ bảo em lấy quần áo, tiền bạc, chút vàng anh cho đưa họ 
cất giùm. Em không dám không nghe lời. Rồi họ giao cho 


em cái cân xách, và bảo em mỗi ngày vào lúc 3 giờ khuya 
khi những con đò họp chợ bên sông, em phải tự mình xuống 
đó đón ghe trong lạch sâu chở khoai ra bán, mua rồi ngồi lại 
chợ mà bán kiếm tiền lời. Họ phát cho em 10 đồng, sau khi 
mua bán xong, em về phải giao tiền hết cho họ và họ cho lại 
em mấy đồng để mua gạo và muối, củi thì em lụm ngòai 
đồng. Họ cho em ngủ ở một cái chái bên hong nhà, có nhiều 
hôm lạnh lắm anh hai ơi. 

Bữa nào mua bán được có dư chút đỉnh thì đỡ, bữa nào mua 
nhằm khoai sùng không bán được tiền đem về không đủ là 
họ chửi bới rủa xả em! - Thế chồng em không nói gì sao? 

- Nói gì? Vừa về đến nhà thì má chồng em đã kể em đủ tội, 
hôm nào không đánh em là may lắm rồi. 

- Như vậy mà em không biết về đây nữa sao! 

- Em đâu biết đường đâu mà về, hơn nữa em cũng đâu có 
tiền. Trung ôm đầu khổ sở: 

- Trời ơi sao mà khổ thế này. 

Minh Hiếu tiếp: 

- Em có mang, càng ngày bụng càng lớn, nhưng ăn cơm 
toàn với muối, lại phải dậy sớm em rất mệt, nhưng nếu em 
không đi thì làm sao có tiền mua gạo mà ăn. Tuần rồi anh ấy 
về, em lại bị một trận đòn, anh ấy đá em một cái văng vô 
vách mặt đập vào cột bầm tím. Mẹ ảnh bảo rằng em lười 
biếng không chịu làm việc và dám hổn trả lời với bà. Nhưng 
em đầu dám. 

Trung biết tính em mình, tuy ăn nói không khéo léo nhưng 
không phải lọai hổn hào, hơn nữa ở chỗ cô độc một thân 
một mình làm sao dám có lời hổn xược với họ. Trung hỏi : 


- Rồi sao nữa? 

Minh Hiếu đáp: 

- Sáng hôm sau ngồi ở chợ bán, bà Tư ngồi cạnh thấy mặt 
em bầm tím đã hỏi, em cũng nói thiệt với bả. Thỉnh thỏang 
em cũng tâm sự với bả cho đở buồn vì ngồi bán kế nhau. Bà 
nói với em: 

- Qua thấy con Ba mầy khổ quá tao thương, nhưng thiệt tình 
qua cũng không biết làm sao.Nơi đây nghèo nàn thiếu thốn 
kiếm ăn đã khó rồi lấy đâu có dư, muốn giúp con Ba mày.. 
thiệt là khó. Hay là Con Ba mày trốn về nhà đi. 

Em nói em không có tiền mà cũng không biết đường về. 

Bà nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng không biết làm sao. 

Hôm sau bà hỏi em: 

- Con Ba mày có cái gì để bán lấy tiền về xe không? 

Em nói họ chỉ cho em cái cân này giữ bên mình thôi. Nghĩ 
ngợi một chút bà bảo em: 

- Ngày mai là ông chồng qua có việc ra chợ huyện, qua sẽ 
hỏi bán cái cân cho mày khuya mai mày cầm cái cân đợi 
qua, qua qua đón rồi dẫn mày đi xuống đò qua chợ huyện, ở 
đó ổng sẽ mua vé xe cho mày để mày lên Sè Gòn. 

Em đồng ý, và thế là tối hôm đó em chờ bà. Cũng may họ 
cho em ngủ ngòai chái, chớ nếu ngủ trong nhà thì em cũng 
không biết làm sao. Trời tối đen như mực, em không thấy 
mặt bà chỉ nghe tiếng kêu nho nhỏ, thế là em tóm lấy cái 
cân khua nhè nhẹ để bà biết, thế là bà đến nắm cái cân dắt 
em đi trong đêm tối. Ở đó xa xa mới có một căn nhà và cây 
cối bụi rậm um tùm. Có lẽ bà ở đó đã lâu nên quen đường đi 
nước bước và đã dẫn em đi tới bến đò. Em rất lo sợ chó sủa 


mọi người sẽ thức giấc, nhưng không hiểu sao hôm đó chó 
không sủa và em đã được chồng của dì Tư dẫn ra chợ Huyện 
mua vé xe và chỉ đường cho em để em về đây. 

Trung không thể tưởng tượng có những lọai người tàn ác như 
thế trên cõi đời này, họ không thương nàng dâu họ cũng 
phải thương đứa cháu trong bụng nàng dâu chớ. Trung 
không biết làm gì khác hơn là an ủi em, và hứa sẽ lo cho em 
cho cháu đến ngày trưởng thành. Sáng hôm sau, Trung dẫn 
em đi mua mấy bộ quần áo mới, và chuẩn bị cho những 
ngày sanh nở sắp tới... Trung đã thực hiện được lời hứa 
của mình, đứa cháu giờ đã trưởng thành. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Huyền Băng 

Nguồn: Huyền Băng 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 21 tháng 12 năm 2005 


